Định Mệnh, Duyên Số và 
Thời Vận 

Lý Lạc Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Ly Lac Long 
Định Mệnh, Duyên Số va Thời Vận 


Tại sao có người đẹp, có người xấu? Tại sao có người yếu, kẻ 
mạnh? Tại sao có người giàu, có người nghèo? Tại sao có 
người luôn phải sống trong buồn khổ, có người lại luôn sung 
sướng và hạnh phúc? Tại sao có người hiền lành, thật thà, 
có người lại gian dối, xảo quyệt? Tại sao có người thông 
minh, có người lại tối dạ? ... Hàng muôn ngàn câu hỏi tại sao 
trong cuộc sống thực tế của thế nhân. Tùy theo trình độ kiến 
thức, vị trí, hoàn cảnh, mong ước, khát vọng .. v.v của mỗi 
cá nhân dẫn đến những câu hỏi "tại sao" khác nhau cho 
từng người. Nhưng một điều rất chắc chắn, là con người, về 
phương diện này hay phương diện khác, ít hay nhiều, ai 
cũng có những câu hỏi "tại sao" về những sự kiện xảy ra cho 
bản thân và xã hội chung quanh mình. Những câu hỏi không 
trả lời được, không giải đáp được thì dường như cách giải 
thích dễ nhất là "đổ thừa" cho định mệnh, cho duyên số, cho 
thời vận . 

Suy nghĩ theo các nhà khoa học thì mọi việc xảy ra đều có 
nguyên nhân hay lý do cụ thể của nó, những "sự kiện" xảy 
ra chưa giải thích được là vì kiến thức của con người vẫn 
chưa đủ để giải thích. Nói cách khác, là kiến thức của nhân 
loại vẫn còn giới hạn chưa đủ để giải thích tất cả những 
"hiện tượng" xảy ra trong đời sống của con người và thế giới 
chung quanh. Phật giáo cũng có quan niệm tương tự như 
vậy, theo luật nhân quả của đạo Phật thì : "Bất cứ điều gì 
xảy ra là do một hay nhiều nguyên nhân chứ không phải vì 


may mắn, vi cơ hội hay do định mệnh." Mọi việc phải có mối 
liên hệ giữa nhân và quả . Chẳng hạn, bị bệnh là có nhiều 
nguyên nhân cụ thể. Người bị nhiễm vi trùng và cơ thể của 
họ phải yếu đi vì chính vi trùng đó đã gây ra bệnh. Có một 
mối quan hệ xác định giữa nguyên nhân (vi trùng và cơ thể 
yếu) và kết quả (bệnh) vì chúng ta biết rằng vi trùng đã tấn 
công vào các tế bào và gây ra bệnh. Sự liên hệ giữa các hiện 
tượng xảy ra hoặc nguyên nhân và kết quả của tất cả hiện 
tượng là một phạm trù rất phức tạp và bao quát. Bài viết 
này chỉ đề cập một cách khái quát đến những quan niệm 
thông thường về định mệnh, duyên số, thời vận và những 
phương cách giải quyết thực tế trong khả năng của một 
người bình thường, như hầu hết chúng ta, có thể làm được 
trong đời sống hàng ngày. 

Quan niệm, mỗi người đều có "số trời định sẵn" và không 
thể đổi khác được, tiêu biểu như của cụ Tố Như Nguyễn Du 
đã viết trong "Đoạn Trường Tân Thanh" : "Bắt phong trần 
phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao". 
Số mệnh của Thúy Kiều do "thiên định" là phải như vậy. 
Nhưng tại sao số mệnh của Thúy Kiều phải như thế? Ai tạo 
ra hay đặt để số mệnh cho Thuý Kiều? Do tiền thân nghiệp 
chướng? Hay chỉ do "tình cờ" và có thể xảy đến cho bất cứ 
cô gái nào khác? Câu trả lời nào có lẽ cũng ngoài tầm hiểu 
biết "chắc chắn" của đa số chúng ta. Trường hợp của Thúy 
Kiều có thể chỉ là một câu chuyện văn chương, một phương 
tiện để diễn tả, chuyên chở quan điểm riêng của Nguyễn 
Du. Nhưng trong đời sống thực tế thì cũng rất nhiều những 
trường hợp tương tự như của Thúy Kiều, hoặc thương tâm 


hon nữa của những nàng Kiều ở moi thời dai . Di nhiên, lam 
thân con gái, chắc chắn là không có ai muốn lâm vào cái 
cảnh túng quân đến nổi phải "bán thân". Chắc chắn là 
chúng ta, ai cũng muốn thành công và có một cuộc sống 
sung túc. Nhưng có người thành công, đạt được mục đích 
mong muốn một cách rất thuận lợi và dễ dàng, có người 
"làm hết sức" vẫn không toại ý và luôn gặp những khó khăn 
trở ngại ngoài ý muốn. Dường như giàu, nghèo, sang, hèn 
cũng đều do số trời. Chẳng hạn như việc trúng số "độc đắc", 
rất khó tìm một lý do nào khác để giải thích cho hợp lý hơn 
là "vận may" của người trúng số. Người Á đông tin rằng : 
"đại phú do thiên, tiểu phú do cần". Chữ "may mắn" (luck) 
trong tự điển tiếng Anh được định nghĩa như: " may mắn là 
tin tưởng rằng bất cứ điều gì xảy ra, tốt hoặc xấu, đến với 
một người trong những diễn biến của các sự việc là do cơ 
hội, số mệnh hay vận may mà có" ( luck as believing that 
whatever happens, either good or bad, to a person in the 
course of events is due to chance, fate or fortune ). 

Trong lãnh vực tình cảm, người A đông tin tưởng có duyên 
nợ mới thành vợ chồng . Có duyên thì dù xa vạn dặm cũng 
có thể gặp gỡ, còn không duyên thì có ở gần cũng không 
gần gũi nhau về tình cảm, luyến ai . "Hữu duyên thiên lý 
năng tương ngộ; Vô duyên đối diện bất tương phùng". Hoặc 
như câu ca dao : " Phải duyên thì gắn như keo; Trái duyên 
đuểnh đoảng như kèo đục vênh ". Trong đời sống tình cảm, 
có thể nói chữ "duyên" có một vai trò quan trọng không 
những trong tình yêu mà còn trong nhiều quan hệ tình cảm 
khác nữa như tri kỹ, tri âm, bạn bè, quen biết... Mac dù 


duyên số là quan trọng, nhưng khi có tình cam với ai đó, 
phải tận dụng cơ hội, phải tích cực bày tỏ và tranh thủ 
"chiếm" tình cảm của đối tượng chứ không nên phó mặc cho 
chữ duyên và thản nhiên ngồi đợi: "nếu có duyên thì sẽ tới". 
Vì duyên tới thì duyên cũng có thể đi. Đặc biệt, trong đời 
sống lứa đôi, cả hai phải nỗ lực để chứng tỏ, ngoài " ý trời" 
còn là "ý người" nữa. Nói cách khác, cả hai người phải làm 
cho nhau cảm thấy, đây là một sự lựa chọn nghiêm túc và 
đúng đắn chứ không phải chỉ do "ý trời" không thôi. 

Xin gởi đến các bạn vài mẩu chuyện về "định mệnh" để 
chúng ta cùng xem và suy gẩm. 

Có một nhà tu sĩ Ấn Độ tên là Narada trên một chuyến đi 
hành hương ở đền thần Vishnu. Trên đường đi hành hương, 
ông được đón tiếp và tạm trú qua đêm trong một chòi tranh 
của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Trước khi ông tiếp tục lên 
đường, người chồng nói: "Nhân dịp Ngài đang đi thờ phượng 
thần Vishnu. Ngài hãy xin Thần cho tôi một đứa con." 
Narada da cau xin với Than Vishnu như sau: " Xin Than 
thương xót vợ chồng đó và ban cho họ một đứa con". Thần 
Vishnu trả lời, với một giọng chắc nịch: "Định mệnh đã an 
bài, đôi vợ chồng đó không có con được." 

Năm năm sau, Narada đi hành hương nữa và cũng được đôi 
vợ chồng đó đón tiếp cho trú ngụ. Lần nầy, có hai đứa trẻ 
nhỏ đang chơi đùa ở trước chòi tranh. Narada hỏi: "Con ai 
vậy?" Người chồng trả lời: "Con tôi đấy." Narada rất ngạc 
nhiên vì trái ngược với lời Than Vishnu nói với ông. Người 
chồng nói tiếp: "Cách đây năm năm, sau khi ngài rời khỏi 
chúng tôi, một người hành khất đã đến ngôi làng chúng tôi. 


Chúng tôi cũng da cho tro một đêm va ngày hôm sau, trước 
khi ra đi, ông đã chúc phúc cho chúng tôi. Đây là kết quả 
của sự chúc phúc của vị ấy." 

Khi đến đền thờ thần Vishnu, Narada đã la lớn ngay từ ngoài 
cổng: "Phải chăng Ngài đã bảo tôi là định mệnh đã an bài 
cho vợ chồng đó không có con sao? Nay họ có hai mụn 
con!" Thần Vishnu nghe câu nói đó đã cười lớn tiếng và nói: 
"Điều đó chắc chắn phải là việc làm của một vị thánh. Các 
thánh có năng lực cải đổi số mệnh." 

Trong một trận chiến, Nabunaga, một đại tướng Nhật Bản 
quyết định tấn công địch quân. Về quân số, ông chỉ có "một 
chọi mười" so với đối phương. Dù Nabunaga tin chắc sẽ 
thắng, nhưng binh sĩ của ông rất lo sợ. Trên đường đi đến 
chiến trường, họ đã dừng lại ở một đền thờ Thần Giáo. Sau 
khi đã cau nguyện trong đền thờ, Nabunaga di ra và nói: 
"Bây giờ, tôi tung một đồng tiền lên. Nếu mặt "ngửa" chúng 
ta sẽ thắng, nếu mặt "sấp", chúng ta sẽ thua". Ông tung 
đồng tiền lên và kết quả "ngửa". Các binh sĩ nức lòng chiến 
đấu nên họ đã thắng địch quân. Ngày hôm sau, một sĩ quan 
phụ tá nói với Nabunaga: "Không ai có thể cải đổi Số Mệnh 
được.” Nabunaga trả lời: "Đúng thế!” và đưa cho viên sĩ 
quan phụ tá xem đồng tiền mà cả hai mặt đều "ngửa". 

Dựa vào hai câu chuyện trên thì Ai tạo ra định mệnh? Định 
mệnh có thể "sửa đổi" được không? Với kiến thức giới hạn 
của một người bình thường, như đa số chúng ta, cũng khó 
mà trả lời một cách xác quyết được. Nhưng chắc chắn một 
điều là "khát vọng có con" của cặp vợ chồng hiếm muộn và 
"niềm tin tất thắng" của quân Nhật đã đóng một vai trò rất 


lớn về "kết quả" như đã xảy ra ở hai câu chuyện kể trên. 

Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có rất nhiều 
câu hỏi “tại sao” chưa trả lời được. Nhưng có lẽ cách đơn 
giản và hiệu quả nhất để đối diện với định mệnh là làm hết 
sức mình trước và chấp nhận định mệnh - "tận nhân lực mới 
tri thiên mênh"- Nói đến vận may và rủi thì trong cuộc sống 
hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó mà biết được, 
nên khi được phước không nên quá vui mừng mà quên đề 
phòng cái họa sẽ đến, khi gặp điều họa cũng không nên quá 
buồn rau đau khổ mà tổn hai tinh thần. Việc đời, hết may tới 
rủi, hết rủi tới may, chúng ta nên bắt chước Tái ông mà giữ 
sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc 
sống như trong câu chuyện ngụ ngôn : "Tái ông thất mã, an 
tri họa phúc" (ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa 
hay là phúc.) 

Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ và như ý. 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Danh may: Ly Lac Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


